Nghe Nhac Va Choi Nhac 


Tran Dzüng Minh Dan 


Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 





Tran Dzüng Minh Dan 
Nghe Nhac Va Choi Nhac 


A m nhạc là gì? Theo định nghĩa: "Âm nhac là sự xếp đặt 
của các âm thanh". Âm thanh thì gồm có bốn tính chất căn 
bản là: Cao Độ - trầm, trung, cao; Cường Độ - nhẹ, trung, 
mạnh; Trường Độ - dài, ngắn; và Âm Sắc - các thinh âm với 
đặc thù riêng biệt chẳng hạn như tiếng đàn nghe khác tiếng 
sáo. Sự xếp đặt nói lên sự tính toán, dự tính từ đầu; hay các 
âm thanh được cố tình sắp xếp để diễn tả cảm tưởng của 
người sắp xếp (sáng tác gia) và làm người nghe ưa thích. 

Để lưu giữ, truyền bá, và diễn tả âm nhạc; các Ký âm và âm 
luật được đặt ra ngõ hầu người khác có thể diễn tả được 
những gì người sáng tác muốn. Thật đơn giản, các âm thanh 
được ký âm bằng 7 note đi từ thấp tới cao là C, D, E, F, G, 
A, B (Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si). Có bát âm (Octave) cao 
hơn và bát âm thấp hơn. bẩy note này có thể thăng (#) hay 
giảm (b): C#, D#, E#, F#, G#, A#, B#. Tuy nhiên E# chính 
là F và B# chính là C, vì từ E tới F và từ B tới C là nửa bậc 
(half step) không như từ C tới D, từ D tới E, từ F tới G, từ G 
tới A, và từ A tới B là nguyên bậc (whole step). Thăng note 
này lại chính là giảm note kia, thí dụ như C# là Db, D# là 
Eb, Fb là E, ... Tổng cộng có tất cả 12 note. Mười hai note 
này sẽ biến hóa thiên hình vạn trang. Ta có thé ví 12 note 
này như những chữ, các chữ khi ghép lại thành câu, nhiều 
câu ghép lại thành đoạn, nhiều đoạn ghép lại thành bài văn. 
Cũng thế, nhiều note có thể ghép lại với nhau để thành câu 
(Phrase). cần ít nhất là hai trường canh (Measure) để tạo 


thành một câu. Nhiều câu ghép lai trở thành đoạn (Period), 
và nhiều đoạn ghép lại để trở thành bài nhạc. Trường độ của 
một note trong nhịp (Time Signature - 4/4, 4 nhịp trong một 
trường canh; 3/4, 3 nhịp trong một trường canh vân vân) 
của một trường canh được chia ra như sau: một note tròn 
(whole note) là bốn nhịp (Beat) và bằng hai note trắng (half 
note - tức một note trắng là hai nhịp). Một note trắng lại 
bằng hai note đen (Quarter note - một note đen là một 
nhịp). Một đen bằng hai móc đơn (Eighth note - nửa nhịp). 
Một móc đơn bằng hai móc đôi và cứ như thế. Thật ra chỉ 
chơi được tới móc năm (tức 64 note trong một trường canh) 
là hết cỡ và cũng còn tuỳ vào nhịp nhanh hay chậm (Maelzel 
s Metronome). Giả dụ có người là thiên tài của các thiên tài 
đánh được móc sáu (128 note trong một trường canh!) thì 
cũng chẳng có ai nghe kịp, tựa như một làn sét thoáng qua 
tai! 

Thay vì đánh từng note một, ta có thé đánh nhiều note một 
lúc. Đây chính là hợp âm (chord). Thông thường một hợp âm 
gồm có ba note (Triad). Note chính (root) và hai note phụ 
âm. Hợp âm có rất nhiều loại nhưng chính thì vẫn là trưởng 
(major), thứ (minor), augmented, diminished, va dominant. 
Từ trưởng có thé sinh ra tất cả các hợp âm khác bằng cach 
biến đổi hoặc thêm một hay hai note. Một hợp âm trưởng 
được tạo thành bởi note chính (root), quãng (interval) 3 và 
5. Thí dụ như Cmaj = 1, 3, 5 = C, E, G. Để đổi trưởng 
thành thứ, luôn luôn giảm quãng 3, Cmin = 1, b3, 5 = 
C, Eb, G. Hoặc Caug = 1, 3, #5 = C, E, G#. Hay Cdim = 
1, b3, b5 = C, Eb, Gb. Cmaj7 = 1, 3, 5, 7 = C, E, G, B 


vân van. Tan số (Frequency) của note A trung được quy định 
là 440 hertz. Cao độ của note A kếp tiếp hay bát âm là 880 
hertz. Để tính tần số của note kế tiếp ta nhân cho 1.0595, vì 
như đã nói ở trên ta có tất cả là 12 note và lũy thừa 1/12 
của 2 là 1.0595. Sự quy định này tránh được tình trạng hỗn 
độn lên giây đàn tùm lum, lúc cao quá, lúc thấp quá. Bản 
nhạc đã không chơi ở cao độ đã được chọn, mà ca sĩ ca cũng 
bị bể vì có thể bị ca quá thấp hoặc quá cao. Loại nhạc hiện 
hành thường chơi tiết điệu (rythm) rập theo một khuôn mẫu 
từ đầu đến cuối bản nhạc. Tuỳ theo cảm hứng của tác giả, 
một bản nhạc có thể được viết dựa theo hợp âm trưởng hay 
thứ. Quy tắc thì "Trưởng vui, thứ buồn". Loại nhạc Heavy 
Metal chơi hợp âm lạ nhất. Không ra hẳn trưởng hay thứ. 
Thay vì chơi hợp âm ba note, hợp âm hai note được dùng. 
Note dược dùng là 1 và 5. Theo luật thì quãng ba quyết định 
một hợp âm sẽ là trưởng hay thứ, nhưng quãng 3 lại không 
được chơi nên không thể quyết định được âm thanh là 
trưởng hay thứ. 

Khi đánh từng note ta gọi là âm điệu (Melody). Đây là phần 
chính của bản nhạc. Âm điệu tuỳ thuộc vào 4 scale: Melodic, 
Natural, Harmonic và Blue. Ngoài ra ta còn có 7 mode: 
lonian, Dorian, Phrysian, Lydian, Mixolydian, Aeolian và 
Locrian. Tuỳ vào hợp âm trưởng hay thứ và cách đổi các hợp 
âm trong bài nhạc mà xài mode nào. Thí dụ những hợp âm 
trong một bài nhạc được xài như sau: Am - F - G - Am. Hợp 
âm chính là Am, thì Aeolian mode (1 2 b3 4 5 b6 b7) hay là 
Natural scale của hợp âm thứ được dùng. Các tay chơi nhạc 
Rock thường sử dụng Blue scale chung với một trong 7 


mode nay, chang han nhu Tony lommi (Black Sabbath) va 
Ritchie Blackmore (Deep Purple) xai Blue va Dorian. Randy 
Rhoad (Ozzy Osbourne) xai Blue va Aeolian. Cac sang tac 
gia của loại nhac Cổ Điển dùng tất ca scale, ngoại trừ Blue 
scale vì thời đó chưa có Blue scale. Với Heavy Metal vì hợp 
âm dùng để chơi tiết điệu không hẳn là trưởng hay thứ nên 
có thể xài scale trưởng hay thứ đều được. Nhưng thông 
thường scale của hợp âm thứ được dùng vì âm thanh buồn 
buồn hợp với cách diễn tả (dark mood) của loại nhạc này. 
Âm điệu có khi được chơi chậm, có khi được chơi nhanh tuỳ 
vào tâm tình của người chơi. Chẳng hạn âm điệu chậm của 
hợp âm thứ nghe buồn bã, than van; nhưng khi chơi với một 
tốc độ thật nhanh nghe như uất hận, đau thương thấu tận 
trời xanh. 

Căn bản tổng quát về nhạc lý cho người chơi nhạc là vậy. 
Còn người nghe? Người nghe có thể chia ra làm ba loại. Loại 
thứ nhất nghe nặng về phần âm điệu, hầu hết những người 
thích nhạc Cổ Điển, nhạc buồn hoặc êm dịu thuộc về loại 
này. Loại thứ hai nghe nặng về phần tiết điệu, đa số những 
người thích nghe loại nhạc có tính cách khích động như New 
Wave, Funk, Disco, Rap ... nói chung là loại nhạc hiện hành 
(Pop music), hay thích khiêu vũ, nghiêng nặng về loại này. 
Loại thứ ba đương nhiên là người thích nghe cả âm điệu và 
tiết điệu, loại này khi so sánh thì ít hơn hai loại kia và những 
người chơi nhạc đa số thuộc loại này. Tại sao lại có người 
thích nghe loại nhạc này, loại nhạc kia? Dĩ nhiên một phần 
do bẩm sinh, đã gọi là bẩm sinh thì không giải thích được. 
Trời sinh ra đã phú cho một sở thích như vậy rồi. Phân còn 


lại do môi trường sinh sống mà bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng bởi 
gia đình, bạn bè, xã hội, cảnh vật nơi mình sinh sống. 

Khi nghe nhạc hoặc chơi nhạc tuỳ thuộc rất nhiều vào tâm 
tình người nghe lúc đó. "Người vui, nhạc buồn nghe cũng 
vui. Người buồn, nhạc vui nghe cũng buồn." Điều này rất 
quan trọng với những người chơi nhạc. Chẳng thế người xưa 
khi chơi nhạc phải tắm rửa, gội đầu, thắp hương trước khi 
chơi nhạc! Dễ hiểu thôi, tâm hồn lâng lâng sản khoái, tiếng 
đàn nghe lả lướt du dương. Một sáng tác dở, gặp người chơi 
hay nghe cũng còn đỡ. Một sáng tác hay mà người chơi dở, 
nghe đương nhiên là dở. Thử hỏi người dính nhơm nhớp mồ 
hôi, ngứa ngáy cùng mình khó chịu, đầu nhức như búa bổ, 
thì làm sao mà chơi được một bản nhạc du dương êm dịu 
hoặc vui tươi! Cái quan trọng của người chơi nhạc là phải 
làm sao hòa mình vào với bản nhạc mình đang chơi (get into 
the music!) Ta là nhạc, nhạc là ta! Điều này không phải dễ, 
chỉ có những người sau một thời gian dài tập luyện hay thật 
tự tin vào tài năng của mình mới có thể thực hiện được điều 
nay. Cứ thử tưởng tượng hàng trăm cặp mắt đang dồn vào 
nhìn mình. Hàng trăm lỗ tai đang chờ đợi nghe mình chơi. Ai 
mà không khớp! Hễ đã khớp thì dễ bị trật. Ca sĩ ca câu trước 
quên câu sau. Hoặc quên phải đưa hơi khúc nào, ngân khúc 
nào cho hay. Ca xong được bản nhạc là mừng rồi. Nhạc sĩ thì 
lúng túng một hồi rồi đánh tùm lum. Đây là lý do tại sao một 
số các nghệ sĩ xài ma tuý hoặc nghiện rượu. Cái cảm giác 
lâng lâng làm họ khoẻ lại. Tâm thần họ hoàn toàn tập trung 
vào bản nhạc, chẳng biết gì về không gian xung quanh, và 
họ chơi xuất thân! Nhưng đôi khi họ phải trả một giá quá 


mac. 

Có những người khi đã thích loại nhac nào rồi thi chi coi loại 
nhạc đó là nhất. Loại nhạc khác là dở. Ai không thích những 
gì mình thích tức là người đó không biết nghe hoặc chưa đủ 
trình độ để thưởng thức. Thí dụ một người thích nghe nhạc 
Cổ Điển cho là loại nhạc Heavy Metal chỉ dành cho những 
người mới lớn, không biết gì, thích náo loạn và bạo động. 
Nhạc gì mà chỉ thấy đánh ầm ầm, nghe dở et, ai đánh cũng 
được. Sao kỳ vậy? Cũng cùng một bản nhạc mà lại hay với 
người này dở với người kia? Thật ra chẳng có loại nhạc nào 
dở cả. Loại nhạc nào cũng có giá trị riêng biệt của nó. Chỉ có 
người nghe thích hay không thích như đã nói ở trên là tuỳ 
thuộc vào tâm tính của người nghe. Điển hình là người nghe 
nhạc Cổ Điển chưa chắc đã thích nhac Jazz nhưng cũng 
chẳng dè bỉu chê bai. Tại sao? Vì nhạc Jazz thường được gọi 
là loại nhạc dành cho nhạc sĩ nghe (music for musician). 
Nghe không thích đấy nhưng cũng không dám chê vì biết 
loại nhạc này cũng thuộc thứ thiệt. Thời nay có một số nhạc 
sĩ sáng tác nhạc Cổ Điển hay thường nghe nhạc Heavy 
Metal để hấp thụ cách diễn tả sự cuồng loạn của tâm hồn 
theo một lối mới. Và ngược lại dân Heavy Metal cũng say 
sưa nghe nhạc Cổ Điển để học cách diễn tả của người xưa. 
Loại nhạc nào cũng có thể diễn tả sự cuồng loạn, uẩn ức, 
hay đau đớn tới mức độ điên cuồng phải hét lên mới hả. Âm 
điệu được chơi rất nhanh để diễn tả cảm giác này. Hầu như 
người nào cũng có nghe qua Moon Light Sonata của 
Beethoven. Phần đầu nghe thật tình tứ du dương. Phần hai 
vui tươi nhí nhảnh. Phần thứ ba của Sonata này làm người 


nghe có cảm giác gi? Phong ba bão tap nổi lên? Đã coi ai 
nghe nhạc Fussion của Jazz chưa? Nó cỡ như Heavy Metal. 
Không hơn thì thôi chứ không kém. Thời kỳ chưa có đàn 
điện, loại nhạc Flamenco cũng đâu có thua gì như Heavy 
Metal đâu! Âm sắc nghe thì khác nhưng cách diễn tả nghe 
cũng y chang. Thử tưởng tượng trong đêm khuya người vũ 
công mắt nhắm nghiền, tóc rối man dại, mồ hôi nhỏ thành 
vệt dài trên khuôn mặt, trên chiếc cổ thon dài, cặp chân 
nhẩy nhanh như gió tạo ra một nhịp điệu hòa lẫn với tiếng 
nhạc cuồng loạn. và người nghe nín thở nhìn! Thời nay có 
Paco De Lucia là tay đệ nhất danh cầm trên thế giới về loại 
nhạc Contemporary Flamenco, trái ngược với John Williams, 
Christopher Parkening hay Julian Bream (cả ba đều là học 
trò của Andrés Segovia) là những tay chuyên chơi loại nhạc 
Classic êm đềm. 

Ngay chính các loại nhạc cũng tự chia ra làm nhiều tiểu loại 
khác nhau. Cổ Điển thì có người thích Baroque, người thích 
Renaissance, người thích Cận Kim. Thời Baroque có thiên tài 
J. S. Bach, tổ sư về Harmonic scale và Diminished Run. Bài 
Toccata and Fuge mở đầu bằng Diminished Run nghe thật 
rùng rợn. Những phim kinh dị thường hay xài khúc nhạc này. 
Thật trái ngược với The Fifth Symphony của Beethoven cũng 
mở đầu bằng Diminished Run nhưng nghe kiêu hùng ngạo 
nghễ dến kinh người! Nói về nhạc Cổ Điển không thể không 
nhắc qua thiên tài Paganini của cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 
19, khoảng giữa thoi Romantic. Thiên tai Paganini trau gidi 
và tập luyện vĩ cầm (Violin) ở trong tù. Khi ra khỏi tù, đi tới 
đâu thì thiên hạ nhăn mặt, bịp tai chạy toán loạn chỗ đó. 


Người ta gọi âm nhac của ông là âm nhac cua quỷ (devil 
music - y như nhạc Heavy Metal hiện nay vay!) Ông là người 
sáng chế ra ngón khẩy tay trái (Pizzicato hay Pull-offs), chơi 
cả bài bằng một giây đàn! Tạo ra tiếng thú kêu (Ai tưởng 
Rock và Heavy Metal là những người đầu tiên tạo ra tiếng 
thú kêu?) Nhạc ông sáng tác là những giòng nhạc liên miên 
bất tận như điên khùng. Chơi được nhạc của ông được coi 
như thiên tài. Vivaldi với Four Seasons, bốn bản Xuân, Hạ, 
Thu, Đông này luôn luôn được nhắc đến mỗi khi đề cập tới 
ông. Và các thiên tài khác không ai không biết tới như 
Brahms, Debussy, Handel, Hayden, Gershwin, Tchaikovsky, 
Schumann, Mozart, Chopin, Rossini, Schubert, Popper, Liszt 
.. Nhạc Jazz cũng chia ra làm nhiều tiểu loại. Consevative 
Jazz như Louis Armstrong, Edie Lang, George Barnes, Charlie 
Christen, Django Rheinhardt (Loai nhac Jazz su dung hop am 
rất thiện nghệ, Django bi hu mat hai ngón tay trái trong một 
cuộc hỏa hoạn tức chỉ còn ba ngón. Tuy nhiên ông chơi 
những hợp âm mà những nhạc sĩ còn năm ngón tay chơi còn 
lúng túng! Không ai biết ông chơi ra làm sao. Khiếp đảm! 
Ông được mệnh danh là Hoàng Tử của nhạc Jazz); loại nhạc 
Jazzêm dịu như Earl Klug, George Benson; loại contemporary 
Jazz với Al Di Meola; loại Progressive Jazz tức Fussion như 
Jean Luc Ponty. Loại nhac Country cũng chia ra làm nhiều 
tiểu loại như Blue Grass, Country, Country Rock với Hank 
Williams, Willie Nelson, Humberdick, Chet Atkin, Albert Lee 
(tay này là danh thu về Lead Guitar của Country Music cũng 
như Chet Atkin là danh thủ về loại Country êm địu), Garth 
Brooks, George Strait ... Rock cũng không ra ngoài thể lệ đó. 


Ta có Light Rock, Rock, Southern Rock, Hard Rock, Speed 
Metal, va Heavy Metal nhu Eagles, Lobo, Dire Strait, Lynerd 
Skynerd, Led Zepplin, Steppen Wolfs, Bread, Guess Who, 
Grand Garfunkel and Rail Road, Jimi Hendrix, Van Halen, 
Black Sabbath, Ozzy Orsbourne, Joe Santriani, Eric Johnson, 
Metallica, Motley Crue, Vinnie Moore, Megadeth ... 

Nhạc Rock được phat sinh ra từ Blue. Cac nhạc sĩ nổi tiếng 
với loại nhạc Blue như T-Bone Walker, Guitar Slim, Clarence 
Gatemouth Brown, Jeff Beck, Eric Clapton ... Nhạc sĩ B. B. 
King, vua của loại nhạc Blue, phát biểu khi nghe nhac sĩ qua 
cố Stevie Ray Vaughn chơi " Hắn chơi ngón (techniques) quá 
vững nhưng âm nhạc của hắn không có hồn!" Chỉ vài năm 
sau, khi nghe lại, ông thốt lên "Bây giờ hắn là nhạc!" Quả 
thật giới yêu nhạc sững sờ khi nghe đĩa "Couldn t Stand The 
Weather" của Stevie và Double Trouble. Nhạc Rock có thể 
được coi như là một phương tiện của giới trẻ thời nay dùng 
để diễn tả sự bực tức, sự nổi loạn của tâm hồn qua âm 
thanh. Đa số ai cũng muốn người khác sống theo ý mình 
nhưng không bao giờ chịu sống theo ý của người khác. Mình 
thích cái gì thì cái đó là nhất. Ai cũng cho là mình đúng cả! 
Chẳng hạn như thời xưa tất cả mọi người để tóc dài, ai để 
tóc ngắn bị coi là dị hợm. Sau này ai cũng cắt tóc ngắn và 
lại không thích những người để tóc dài. Để phản kháng, các 
nhạc sĩ nhạc Rock để tóc dài như thâm bảo "Tôi có quyền 
sống theo sở thích của tôi nếu tôi không phương hại đến ai". 
Và từ đó nó trở thành một cái "mode" cho gidi trẻ bắt trước. 
Như bị thách đố, xã hội càng ngày càng chỉa mũi dùi công 
kích loại nhạc này. Càng nghiêm khắc, sự phản kháng lại 


càng mạnh và dan da trở thành một vấn dé của xã hội. Lan 
đầu tiên nghe loại nhạc này ai cũng phải nhăn mặt. Nhạc gì 
mà nghe ầm am, eo éo như người đang tập đánh rồi đánh 
tầm bay tam bạ. Lam to! Đây là một loại nhac rất khó chơi. 
Phải là những tay nhạc sĩ ngoại hạng mới có khả năng chơi 
loại nhạc này, không phải ai muốn chơi cũng được. Người có 
công nhất phải nói là Jimi Hendrix. Năm lên 12 được ông bố 
mua cho cây đàn khi thấy Jimi tối ngày cầm cái cán chổi 
đánh. Mười bẩy tuổi đi lính Nhây Dù bị ngã loi chân được giải 
ngũ. Tiếp tục sự nghiệp chơi đàn nhưng không nổi tiếng. Sau 
được Brian Chandler (tay đàn Bass của The Animals nổi 
tiếng với bản The House of Rising Sun) bốc qua bên Anh và 
thành lập ban nhạc "The Jimi Hendrix Experience" nổi tiếng 
bên Âu Châu với hai bài nhạc tuyệt vời "Hey Joe" và "Purple 
Haze" lúc đó. Năm 1967 khi Paul McCartney của ban nhạc 
Beatles qua bên Mỹ trình diễn nói: "Ở bên Anh có một tay 
đàn tuyệt vời. Trời đất quỷ thần ơi, hắn đánh đàn bằng 
răng!" Jimi liền được bốc về Mỹ trình diễn nhưng giới trẻ Mỹ 
thời đó vẫn chưa chịu nổi những âm thanh nặng (distortion) 
do Jimi tạo ra. Nên nhớ thời đó chưa có những cục biến âm 
như ngày nay. Jimi phải tự chỉnh amplifier để tự tạo ra. Rồi 
màn đốt đàn, đập đàn. Hắn làm cái gì vậy! Không được giới 
trẻ Mỹ ưa thích, Jimi lại khăn gói quay về Anh. Nhưng không 
lâu, năm 1968 Jimi quay trở về lại Mỹ và trở thành thần 
tượng của giới trẻ va dân chơi đàn. Lối chơi đàn của Jimi 
Hendrix ảnh hưởng hầu như tất cả các tay nhạc Rock, trực 
tiếp hay gián tiếp, cho đến nay. Những cú Nhấn (Bending) 
nghe nhức nhối, cách chơi Tay Rung (Tremono Arm - 


Whammy Bar) tao thành những tiếng gam gu, cho đến nay 
nhiều tay âm thanh nghe thật lạ tai do Jimi tao ra van chưa 
ai chơi lại được. Chữ tài đi liền chữ tai! Jimi chết năm 1970 vì 
xài thuốc quá độ. Từ đây nhạc Rock càng ngày càng trở nên 
nặng ký và sự ló dạng của loại nhạc Heavy Metal bắt đầu với 
ban nhạc Black Sabbath. Sở dĩ gọi là Heavy Metal là do sự 
biến âm tiếng đàn trở nên nặng nề (distortion - deep sound - 
heavy), và cú đánh có thể tạo ra âm thanh nghe như hai 
thanh sắt đập vào nhau (harmonic sound - metal) ở bất cứ 
nơi nào trên cây đàn. Loại nhạc này chơi âm điệu quá nhanh 
cộng thêm âm sắc nặng nề nên người nghe không quen chỉ 
nghe một cái "âm". Nhưng với những người nghe quen thì 
họ nghe rõ từng note. Và khi đã nghe quen rồi thì chỉ có loại 
nhạc này nghe mới đã. Năm 1978, Edie Van Halen với ngón 
láy tay phải (tapping) trong bài "Eruption" làm xôn xao dân 
chơi nhạc. Với ngón láy tay phải này, những giòng nhạc 
trước kia Guitar không thể chơi được vì sự giới hạn của tay 
trái, trở nên dễ dàng với một tốc độ kinh khủng. Stanley 
Jordan áp dụng kỹ thuật này cho cả hai tay và một người trở 
thành ba người chơi đàn. Tuy nhiên lối chơi hai tay này chỉ 
áp dụng cho loại nhạc nhẹ nhàng vì thiếu khả năng làm âm 
thanh trở nên mạnh bạo. Vào khoảng giữa thập niên 80, lại 
một quái kiệt khác ra đời. Yngwie Malsteen với cú Quét 
(Sweeping) có thể chơi 64 note trong một trường canh! Hơn 
thế nữa , Yngwie hoàn toàn áp dụng loại classical scale 
(harmonic và diminished run - Diminished run là loại scale 
khó tập nhất trong các loại scale) với ảnh hưởng của J. S. 
Bach và Paganini vào Heavy Metal thay vì chơi Blue scale. 


Tới lúc nay Heavy Metal đòi hỏi người chơi phải "master" hết 
tất cả các techniques cùng với lối chạy giây than sau quỷ 
khóc mới có thể le lói với đời như Eric Johnson, Steve Vai, 
Vinnie Moore, Michael Angelo, Joey Tafolla, Blue Saraceno ... 
Hiện tại, thay vì chơi âm điệu thật nhanh, loại nhạc Speed 
Metal chơi tiết điệu rất nhanh làm người nghe choáng váng 
nếu nghe không quen. Heavy Metal không hẳn là chỉ chuyên 
chơi nhạc nhanh, có rất nhiều bản chơi chậm làm người 
nghe tơi tả như "So Tired", "Goodbye to Romance" của Ozzy 
Osbourne, "fade to Black" của Metallica, hay "November 
Rain" cua Guns & Roses. 

Chơi nhanh đã khó nhưng choi chậm cũng khó không kém. 
Âm nhạc có thể được ví như một giòng sông, nước luôn luôn 
liên tục không đứt đoạn. Lúc chẩy nhanh tạo tiếng reo vui; 
lúc chẩy cuồn cuộn như phong ba bão táp; từ trên cao đổ 
xuống như nổi cơn thinh nộ; nhưng cũng có lúc nước chẩy 
dịu dàng, tình tứ, khoan thai. Những vị nào chơi piano chắc 
hẳn đều cảm thấy điều này khi chơi phần đầu của bài Moon 
Light Sonata. Khi note này còn đang ngân nga, sắp sửa tan 
biến trong không trung liền được tiếp nối bằng note khác 
trong khi nhịp phải giữ cho đều. Đây là một điều không dễ. 
Có người bỏ cả đời chỉ để tập đánh chậm! Có một vị nhạc sĩ 
Dương cầm (lâu quá rồi tôi không nhớ tên) mặc dù đã nổi 
tiếng trên thế giới, bỏ ngang không di trình diễn nữa. Đóng 
cửa luyện tập cả 5 năm trời. Khi ông tái xuất hiện thì không 
ai có thể chơi bài Moon Light Sonata chậm bằng ông. Tiếc 
thay chỉ khoảng một năm sau ông bị đau tim và liệt mất 
một cánh tay (ai bảo chỉ chơi nhạc nhanh và ồn mới bị đứng 


tim?) Nghe nhac ma được nhìn người nhac sĩ đang đánh nữa 
thì tăng thêm vạn phần thích thú. Đã có ai coi Horowitz 
(King of the Piano) trình diễn chưa? Trời đất quỷ thần ơi, 
mười ngón tay của ông như mười người vũ công bay lượn 
nhay múa trên những phím nga! 

Thời đại càng tân tiến, người nghe nhạc càng thích thú. 
Muốn tiếng Treble cao thì tiếng Treble cao. Muốn tiếng Bass 
nhỏ thì tiếng bass nhỏ. Chỉ một cái nhích của ngón tay. Ngày 
xưa làm gì được như vậy, muốn nghe nhạc cũng phải chờ 
đợi. Tiếng nhạc lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào người chơi và 
người nghe ngồi gần hay xa. bây giờ muốn ban nhạc nào 
chơi bài gì bất cứ lúc nào cũng được. Băng sẵn, điã sẵn hoàn 
toàn tuỳ thuộc vào người nghe. dân nghiền nghe nhạc luôn 
luôn nghe nhạc lớn. Không lớn tới mức độ có thể làm thủng 
màng nhĩ của người nghe như một thiểu số trẻ, nhưng lớn 
tới độ có thể nghe từng tiếng vuốt giây, từng tiếng thở lấy 
hơi của người ca sĩ. Nói chung, không một âm thanh nào bị 
bỏ sót. Càng nghe càng lên đô. Người không quen nghe lớn 
khi bước vào phòng cảm thấy như bị ngộp thở. Và khi nghe, 
dân nghiền nghe nhac làm mỗi một điều là NGHE, ngoài ra 
không làm gì khác. Nghe để thưởng thức chứ không phải 
nghe để giết thì giờ (tức không chú tâm), hoặc vừa làm vừa 
nghe để công việc đang làm đỡ nhàm chán. Tâm thần của 
họ hoàn toàn tập trung vào âm nhạc. Tưởng tượng ra người 
nhạc sĩ nào đang chơi nhạc cụ gì, ra làm sao, tay đang ở 
khúc nào trên cây đàn, người đang ngã ra, rướm lên hay 
đang cúi gập xuống. Cả một giàn nhạc đang chơi sống động 
trước mặt họ. Thử hỏi với sự tập trung như vậy mà tiếng 


nhạc kêu nhi nhí như dé kêu thì nghe cái gi? Dang nghe 
nhạc hay đang nghe tiếng động? 

Một giòng nhạc hay, được chơi hay hoặc không, dĩ nhiên là 
tuỳ thuộc vào người chơi và tuỳ thuộc vào nhạc cụ được 
đóng tốt hay xấu. Người chơi đàn hay nhưng cây đàn lại 
đóng quá dở, không có cách chi mà người chơi có thể tạo ra 
được âm thanh mà mình muốn thì giòng nhạc hay cũng trở 
thành dở. Vì vậy nhạc cụ được đóng cho từng loại nhạc. 
Chẳng hạn như đàn đóng cho dân chơi Classic phải dùng 
loại gỗ tương đối dầy và hơi mềm hoặc có khả năng hút âm 
thanh mạnh hầu tiếng đàn phát ra nghe nhẹ nhàng. Trái lại, 
đàn đóng cho loại nhạc Flamenco phải dùng loại gỗ mỏng và 
thật cứng để âm thanh phát ra nghe mạnh bạo và lớn, hợp 
với sự cuồng loạn. Cần đàn cho bất cứ loại nhạc nào cũng 
cần phải thật thẳng. Cần đàn tròn hoặc hơi dẹp tuỳ thuộc 
vào người chơi nếu thấy thoải mái khi tay di động lên xuống. 
Cần đàn to hoặc nhỏ tuỳ thuộc người chơi tiết điệu hay âm 
điệu. Loại nhac Jazz êm dịu cũng thường hay dùng đàn 
thùng, nhưng nếu vui hơn một chút nhưng vẫn giữ âm sắc 
nhẹ nhàng và cần kêu lớn thì sử dụng loại đàn thùng điện. 
Nếu cần phát ra thật lớn và âm sắc mạnh bạo hơn thì cần 
tới đàn điện thân đặc, hầu độ rung của giây đàn khi chuyển 
xuống thân đàn được mạnh hơn khi chuyển tới Pickup. Dân 
chơi nhạc Rock nhà nghề không bao giờ chỉ có một cây đàn 
vì sự đòi hỏi của tuỳ bản nhạc mặc dù cùng loại nhạc. Có 
bản nhạc đòi hỏi giây đàn phải thật mỏng (light gauge), 
trung (medium gauge) hoặc dây (heavy gauge). Hoặc loại 
pickup nào khi cần tiếng nặng hay thanh vân vân. Vì vậy ta 


thudng thay nhiéu nhac si mdi ban nhac lai dôi dan là vay. 
Ndi chung, choi hoac nghe loai nhac nao tuy thudc vao tung 
người. Chang có loại nhạc nào dở cả, chỉ người nghe thích 
hay không thích. Một sáng tác có thể dở nhưng loại nhạc thì 
không. Không thích mà cố ra vẻ thích, đó là một cái khổ khi 
phải nghe. Thích nhiều loại nhạc, đó là người được sung 
sướng vì hưởng thụ được nhiều cảm giác khác nhau. Chẳng 
nên vì sự phê bình của người này, chê bai của người kia mà 
ép mình nghe những loại nhạc mà mình không thích. Một 
câu nói từ ngàn xưa tới giờ thật đơn giản là "Thích thì nghe, 
không thích thì thôi." Chẳng ai có thể ép mình được cả. 

Báo Hoa Lư Số 2 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: Whatever 
Được bạn: Thanh Viên VNthuquan dua lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


